Dịch vụ lắp đặt camera không dây của Viettel (Home 


Camera Viettel) trọn gói 
Camera không dây không còn là thiệt bị xa lạ với cuộc sông con người chúng ta 
hiện nay. Thiết bị camera không dây xuất hiện cách đây nhiều năm đã nhanh chóng 
trở thành thiết bị được yêu thích và săn đón. Hòa cùng không khí đó, Viettel đã ra 
mắt thành công 2 thiết bị camera không dây gồm camera ngoài trời và camera 360 
độ trong nhà. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thêm về sản phẩm camera không dây 


Viettel qua các bải việt sau. 


5¬ ` vietteL 
telecorn 


Tại sao khách hàng nên lắp camera không dây? 
Trong bối cảnh hiện nay, camera không dây được ưa chuộng hơn camera có dây. 
Tuy nhiên, ít ai lý giải được tại sao camera không dây lại được ưa chuộng và săn 
đón đến vậy. Trong nội dung dưới đây, chúng tôi sẽ giải thích chỉ tiết và cụ thê 
những ưu điểm của loại camera này. Hãy cùng nhau tìm hiểu nhé! Lắp đặt camera 
không dây dễ dàng và linh hoạt: Việc lắp đặt camera không dây có thể tiết kiệm 
thời gian khoan của bạn và tránh đi dây phức tạp và tẻ nhạt như camera có dây 
truyền thông. Điều đơn giản nhất để làm với camera không dây là đặt nó ở nơi bạn 
muốn sử dụng Camera an ninh không dây có tính thẳm mỹ hoàn hảo: Do không đi 
dây, không đi dây rườm rà, phức tạp nên mang lại tính thâm mỹ cao cho không 
gian sống của bạn. Có thê thấy hầu hết các hệ thống camera an ninh đi dây đều yêu 


cầu người dùng phải khoan lỗ và chạy dây camera ngoài trời và trong nhà. Do đó, 
camera có dây có cảm giác không thân thiện như với camera không dây 

Ưu điểm của camera không dây Viettel 

Khác với các loại camera thông thường trên thị trường, sản phâm camera không 
dây viettel mang đến cho người dùng nhiều sự lựa chọn khác nhau từ camera 
ngoài trời cho đến camera 360 độ trong nhà. Do đó, một số ưu điểm của dòng sản 
phẩm này là: - Là sản phẩm độc quyền do chính Viettel phát triển và sản xuất, 
đảm bảo hình ảnh rõ nét với độ phân giải cao, chuẩn Full HD. - Home Camera 
hoạt động ồn định trên mọi nền tảng thiết bị không giật, lag hay nhòe hình hay 
nhiễu sóng. Đảm bảo mang đến cho người dùng cảm giác xem video trực tiếp 
mượt mà và thao tác ứng dụng dễ dàng. - Cho phép truy cập đồng thời nhiều chế 
độ xem camera trong cùng một giao diện phần mềm. - Dễ dàng theo dõi từ các 
thiết bị như Android TV, smartphone có 3G/4G và WIfI. - Lưu trữ trên Điện toán 
đám mây (Cloud). Do đó, hệ thống lưu trữ dữ liệu lớn, công kểnh và liên tục. Dữ 
liệu được lưu trữ tại các trung tâm dữ liệu của Viettel giúp bạn có thể xem video 
bất kỳ thời điểm nào trong ngày. 

- Công nghệ cloud camera giúp hệ thống hình ảnh luôn được duy trì ôn định kể 
cả khi có nhiều người truy cập cùng lúc. - Ghi rõ ràng, chỉ tiết, bất kế ngày đêm, 
có thể nhận diện biển số xe rõ ràng - Có hệ thống camera ngoài trời và camera 
360 độ trong nhà giúp bạn quan sát, giám sát khu vực, tối ưu hiệu quả không gian 
nhà ở - Góc camera rộng lên đến 30m. Trường quan sát rộng giúp dễ dàng kiêm 
tra, theo dõi, giám sát một không gian mà không cần lắp đặt quá nhiều thiết bị 
camera đắt tiền. Được trang bị hệ thông công nghệ thông minh, camera không dây 
Viettel có các tính năng cao và nồi bật như: Chức năng AI phân biệt chuyên động 
của người và vật, cảnh báo nhanh và kịp thời, phát hiện chuyển động của con 
người bất thường - Chính những ưu điểm này đã làm cho Hệ thống camera không 
dây Viettel Home trở nên khác biệt hơn so với các thiết bị camera không dây được 
bán trên thị trường hiện nay. 


Xem chỉ tiết tại: 
https://vIettel.vn/tin-tuc/tin-dich-vu/dich-vu-lap-dat-camera-khonø-day-viIettel- 


home-camera-vIettel-tron-go1/19449572 


